Con Thuong Bui Chuôi Moc 
Sau He 


Lé Viét Diéu 


Chao mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Lé Viét Diéu 
Con Thuong Bui Chudi Moc Sau Hè 


Bờ tre, bụi chuối hai hình anh luôn nối liền với qué hương 
bản quán của người Việt Nam, hay ít ra nó cũng là hình ảnh 
quê hương trong ý nghĩ của anh Mười. Cứ mỗi khi có hình 
ảnh nào gợi nhớ đến lũy tre, bui chuối là anh Mười nghĩ ngay 
đến nơi chôn nhau cắt rún. Như buổi sáng hôm nay bước ra 
sau vườn bất chợt nhìn thấy bụi chuối lá rủ te tua vì cơn 
mưa đêm quạ Thế là trí nhớ òa vỡ. 


Cây chuối xanh mon mỡn, hay cây chuối te tua vì "Gió mua 
bụi chuối te tàu ...", đều làm cho anh thấy thương thương, 
làm sao, khó mà diễn đạt được cái cảm giác lâng lâng, nó 
chạy rần rần dưới làn da, nó rung lên trong từng thớ thịt, nó 
kéo lên tận não, nó nghẹn ngào, rưng rưng. Thật là khó nói 


lắm. Như người uống nước, nóng hay lạnh tự "ên" người đó 
biết. 


Nói đến chuối thì thiệt tình thì ai ai cũng biết, nhưng thử hỏi 
có bao nhiêu loại chuối, có mấy món ăn liên quan đến chuối 
thì... Úi chà chà ! thì có lẽ có người còn ngập ngừng không 
rõ. Ở cái xứ Mỹ này, chuối được chở từ Nam Mỹ lên chớ ở 
Bắc Mỹ làm gì có chuối\ "Ngộ thiệt !", anh lam bẩm trong 
miệng "Chuối không chịu được lạnh". Anh nghe nói trái 
chuối người ta hái và chỡ đi bán khi trái chuối còn xanh lè, 
xanh lét cho đến lúc tới tay mình có lẽ cũng gần tháng hoặc 
hơn. Cái kiểu này bên mình kêu bằng chuối gió đá, chuối dú 


ép... Thôi đó là chuyện người, còn bên mình trái chuối hình 
như hổng có được quý trọng cho lắm. Sau bữa ăn phải có 
trái táo, trái nho, hay tệ lắm cũng phải là dâu tây ... tráng 
miệng mới gọi rằng sang, rằng qui ... còn chuối là ... thì nha 


Thiệt tình mà nói cho ra thì anh nghĩ con người ta khó hiểu 
thiệt. 


Tẩn mẩn anh ngồi tính - Đất nước mình nói về chuối thì 
nhiều lọai, chớ không chỉ có một loại như ở Mỹ này đây đâu 
nghen. Chuối ở đây kêu bằng chuối "Đổ-Lệ", (Ăn trái chuối 
mà nhớ tới quê hương rồi lệ đỗ hai hàng) Anh kêu như vậy 
cũng có lý do của nó; bởi vì ông chủ hãng chuối tên Dole, 
trên trái chuối có ghi rõ ràng. Nghe nói đâu rằng ổng là 
Thượng Nghị Sĩ của quốc hội Hoa Kỳ, và muốn ra làm Tổng 
Thống xứ Huê Kỳ. 


Mỗi khi ăn trái chuối dù đó là trái chuối "gió đá" đổ lệ, cũng 
đều làm anh liên tuởng đến quê nhà. Anh thường nói với bạn 
bè : 


"Đất mình là vương quốc chuối đó mà. Nếu kể về chuối thì... 
chuối già hương, chuối hột, chuối lá, chuối sứ, chuối ngự, 
chuối chát, chuối mốc, chuối cau, chuối Đồng Nai và nhiều 
nữa " 


Chuối thiệt là hữu dụng; trái chuối chín ăn đã đành, còn làm 


các món chuối, thôi thi lu khủ : nao là chuối chiên, chuối nấu 
chè, chuối khô, chuối ép, chuối làm kẹo, chuối làm nhưn 
bánh tét chuối, còn gì nữa hông cà ? Còn chớ, còn cái bắp ở 
cuối buồng vẫn kkông bỏ đâu nghen, xắt ra ăn sống thì "hết 
xảy con cào cào"; có những món ăn như bún bò Huế, bún 
ốc, bún riêu, mì quảng mà thiếu cái món "bắp chuối" thì ăn 
mất ngon. Nhớ có lần ở Long Khánh vào một buổi chớm 
Đông, có chút mưa bay lất phất, có tí đất đỏ bám ở gót dày 
„Trí nhớ anh quay về vùng qua khứ khi nào anh chang 
nhớ...Những ngày mưa gió đó được thưởng thức món bún 
riêu nhà nghèo ở trước cổng nhà. Người đàn bà bán bún 
thường chỉ cho một ít kinh giới và rau muống chẻ thôi, ăn 
bún nhà nghèo, nhưng hôm đó bả dặm thêm vài cộng rau 
thơm và đặt biệt cho thêm một đũa bắp chuối bào ... Ôi ! 
sao bữa đó món riêu trở nên có vị ngon đằm thắm đặt biệt. 
Những cọng bắp chuối bào thành từng khoanh, từng khoanh 


"Khi bào bắp chuối cậu phải ngâm trong nước có tí hàn the 
để giữ cho cong bắp chuối không trở nên xám đen xấu xi." 


Người đàn bà vui miệng nói với khách hàng như vậy Nhìn 
những cọng bắp chuối bào có màu trăng trắng, nâu nâu 
khiêm nhường nằm trộn lẫn trong màu xanh phơn phớt của 
lá kinh giới, thêm cái xanh đậm đà đằm thắm của lá thơm 
rau quế; một tổng hợp về màu sắc đơn giản, không trau 
chuốt, không kiểu cọ nhưng không kém phần nghệ thuật, 
làm anh liên tưởng đến cô gái Bắc với chiếc áo tứ thân, với 


chiếc khăn mo qua tay vân vê chiếc nón quai thao Những cô 
gái đảm đang mà Cụ Tú Vị Xuyên viết ra hình ảnh rằng : 


Quanh năm buôn bán ở ven sông, 
Nuôi cả năm con với một chồng. 


Những khi dọc thơ của cụ Tú khen bà Tú, anh lại nghĩ đến 
chuyện này, cái chuyện các bà mẹ Việt Nam : 


“Trời mưa lác đác ruộng dâu, 

Cái nón đội đầu, cái rổ cắp tay 

Buớc chân xuống hái dâu này, 

Nuôi tằm cho lớn có ngày ươm tơ. 
Thương nhau một chút ban sơ, 

Lâm than đã trải nắng mưa đã từng. 
Xa xôi ai có tỏ tường, 

Gian nan tân khổ ta đừng quên nhau. " 


Từ cái bắp chuối đến tô bún riêu cua làm cho trí nhớ chạy 
lung tung, làm anh nhớ mẹ già còn đang ở Việt Nam, nhớ 
những ngày "trốn học bị đòn đau, mẹ chưa đánh roi nào đã 
khóc" (Thơ Giang Nam), nhớ những ngày mùa nước nổi mẹ 
chèo xuồng cho con đi học; nhớ những ngày mẹ tát đìa bị 
gai cá trê đâm nhức nhối nhưng mẹ vẫn cố nhịn chịu cơn 
đau để chuồi người theo con lóc bự đang vùi mình dưới vũng 
sình. Nhớ cây bần, cây mắm, nhớ khô sặc nước mắm me. 
Và nhớ cái hồi năm nam, nghe kể rằng cái hồi bị đói vì người 
Nhật thu mua lúa, người mình phải ăn tới củ chuối đó mà, lại 


nhớ về cái ngày bi đi tù hổng có lấy cái củ chuối dé ăn. 


Ngoài trái chuối bắp chuối ...thân cây chuối non ăn sống 
cũng không đến nỗi tệ, khi trộn nó với các loại rau khác như 
: Húng cây, rau quế, kinh giới, tiá tô, rau ngò, rau ngô, định 
lang, chuối chát, khế chua ... thì nó trở thành món không 
thể thiếu được khi ăn gỏi cá sống, hay là mắm và rau 


À ! Anh vỗ đùi cái bốp "Còn cái này mới ngộ nghen hông, cái 
bẹ cây chuối đó mà. Thân cây chuối được lớn lên nhờ những 
cái bẹ (tách ra khỏi cây nó hơi giống cái máng xối) và những 
cái bẹ này đem bọc cá lóc mà nướng truôi thêm bánh tráng 
nè, rau sống nè, cuốn chấm mắm me thì khỏi chệ Có người 
còn nói rằng cái bẹ đó có khả năng làm bay mùi tanh của cá 
lóc khi mình bọc nó nướng cá. Nhưng bây giờ làm gì có lóc 
mà trui ? Làm gì có bẹ chuối để bọc ? Coi xấu xí làm vậy chớ 
cây chuối cũng nhiều công dụng lắm. 


Nhưng có người họ biểu rằng : " Dân mình vì nghèo nên mới 
ăn bậy ăn bạ chớ ngon cái nỗi gì cái món bắp chuối, gỏi cá, 
bún riêu .." Anh nghe thì nghe vậy chớ anh không có chấp 
mấy lời nói đó, anh chỉ buồn buồn thôi Anh hay nói với bạn 
bè "Ngưòi Mỹ họ thích " ham-bơ-gơ, hótđdót", người Ý khoái 
"Bi-xà, bà-ghét-ti", người Mễ Tây Cơ với "Ba-ri-t6"..v..v..va 
v.v...thì người Việt thích bún riêu mắm tôm. Ai có phần nấy, 
nếu mình không ăn được pizza, hamburger thì người ta cũng 
đâu có quen cà pháo, mắm tôm. Nguûi ta thích món "Pho" 
thì mình cũng xơi được "ba-bi-kiu". Hổng có gì lạ hết. Hổng 


có ai khen minh giỏi vì ăn được đồ người, "đồ" Tay, "đồ" My 
và cũng hổng có gì mắc cỡ, mắc càng khi mình ăn "mắm 
dzà rau" ăn cá kho quẹt, hay ngồi lại với nhau nấu món 
canh rau đay ăn với cà pháo 


Sách ca dao có câu : 


Trời sinh ra đã làm người, 

Hay ăn hay nói hay cười hay chơi 
Khi ăn thì phải lựa mùi, 

Khi nói thì phải lựa lời chớ saj 

Cả vui xin chớ vội cười, 

Nơi không lễ phép chớ chơi làm gì. 
Ta không chê của người, 

Ta không khen của tạ 

Nhưng dù sao ởi nữa, 

Ta về ta tắm ao ta, 

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 


Anh nhớ có ngưòi nhạc sĩ (có lẽ cũng 6 đâu miệt vườn) viết 
ra bài ca như vầy : "Mẹ kêu cậu tới gần ngồi mẹ nhổ tóc sâu, 
hai chị em tóc bạc như nhau ... rồi chợt thèm rau đắng nấu 
canh ... xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, tới 
chốn quê xưa ..." đó là "còn thương rau đắng mọc sau hè". 


Cây rau đắng có gì ngon mà mẹ thèm khi mẹ trên đầu đã 
hai thứ tóc ? Phải chi mẹ thèm nem công chả phụng, trân 
châu bát bửu, hùng chưởng, yến sào thì nói làm gì. Mẹ chỉ 


thèm rau dang nấu canh. Me ơi ! Mẹ có biết ở quê hương 
mới có rau đắng để nấu canh, và cũng chỉ có quê hương mới 
có bông so đũa, bông súng, lá giang .... 


Anh tần ngần hồi lâu nghĩ ngợi, lửng lơ chơi vơi vì ban nhạc, 
và thương quá là thương người mẹ, người cả đời hy sinh cho 
chồng, cho con. Mỗi lần nhớ nhà là anh nghĩ liền đến mẹ, 
người đàn bà xắn quần ống thấp ống cao, đã lo lắng cho ông 
già tía, và cho đám nhóc nên người . Không ai không có mẹ 
? Và bà mẹ nào lại không thương con ? Những người mẹ khi : 


"Đi ra đường soi gương đánh sáp, 
Khi về nhà liếm lap nổi niêu ". 


Liếm láp vì người mẹ nhà nghèo luôn nhịn phần mình cho 
người thân trong nhà. Anh nghĩ như vậy, nên khi anh nghe 
bài ca rau đắng anh buồn muốn khóc. Anh nghĩ tới những 
bụi chuối sau hè, nhớ những bữa canh rau đắng. Nhìn bụi 
chuối anh thấy hình ảnh câm nín của người đàn bà Việt nam 


Gió lay bụi chuối sau hè, 
Anh theo vợ bé bỏ bè con thơ 


Cây chuối không là cái gì hết trơn trong cái thế giới bủng 
nhủng, bèo nhèo này, nhưng cây chuối còn rung trong gió là 
đời sống của con người còn một chỗ để trú chưn, còn một 
chỗ để đi về .... 


Khi con suối đã tran về biển cả, hoà nhập vào chỗ bao la bát 
ngát của đại dương, với những đợt sóng thần mang bước 
chân trôi đi muôn phương, ngàn nẻo, chắc nó chẳng còn nhớ 
tới cái nguồn nơi đã sinh ra vài giọt nước làm nên con suối ? 


"Đêm khuya vằng vặc trăng rằm. 

Me di rón rén vào nằm bên con. 

Cánh tay ngắn ngủn no tròn, 

Khư khư giữ chiếc gối ôm không rời 
Cựa mình nhoẻn miệng thật tươi 

Mo chi trong mộng mà cuoi vậy con ? 
Ngoài kia trăng dãi đầu non 

Trong mo có thấy trăng tròn quê ta ? 
(Lời Mẹ Ru - Thơ Trương Anh Thụy) 


Tiếng róc rách của con suối nhỏ khi len qua từng khe đá như 
tiếng mẹ ru khi mình còn nhỏ, tiếng ì âm khi vượt những 
thác ghềnh, qua đồi cao, xuyên trũng thấp như lời la mắng, 
lời dặn dò lúc mình dợm bước vào đời ... nhưng con suối lúc 
nào cũng, dịu dàng, đằm thắm, và thần tiên nư lời ru của 
mẹ. Nhưng ... ở một xã hội mà : 


Đồng tiền là tiên là phật, 
Là sức bật của tuổi trẻ, 

Là sức khoẻ của người già, 
Là cái đà cho danh vọng, 
Là cái lọng để che thân, 
Là cán cân của công lý 


Ôi đồng ttién, thiệt hết ý ...... 


Thì chuyện suối, chuyện chuối, chuyện nhớ, chuyện thương, 
chuyện ân nghĩa, cội nguồn chắc là vô duyên lắm ? Anh chợt 
bật tiếng cười khan khi tự thấy mình "quê một cục". Nhưng, 
vốn sinh ra bên dòng sông, lớn lên bên ruộng lúa, vào đời 
bằng tiếng à ơi của mẹ, tiếng võng kẻo kẹt buổi trưa hè và 
thực chất là anh dân ruộng "đầu trần, chưn đất" nên nghĩ 
làm sao thì nói ra làm vậy mà thôi . Nhớ tiền nhân có nói : 


"Đồng tiền không phấn không hồ, 
Đồng tiền khéo điểm khéo tô mặt người" 


Đúng thiệt đó chớ. Tính anh lẩm cẩm, nói trước quên sau lại 
hay có cái tật cà kê dê ngỗng nên tía anh cứ chửi nhưng 
"chết cái nết hổng thèm chừa" nên hồi nhỏ bị roi mây đét đít 
hoài Bây giờ trong cuộc đời ba chìm, bảy nổi, chín cái linh 
đinh trong cuộc sống, anh khoái nhứt hang là thân thiết di 
lại với mấy bà con "bình dân học vu", thích nói lối nói vè, có 
vần có điệu của ông cha mình thưở trước. Lương làm sở Mỹ 
chỉ đủ trả tiền phòng trả tiền cơm tháng, nhưng anh có thì 
giờ để được rỉ rả ngồi nghe họ kể chuyện đời xưa, được nghe 
những bài lý, nào Lý Cái Mơn, lý qua cầu, lý quạ kêu ... lý 
quá trời là có lý như bài "Lý Giao Duyên". 


"Chạnh nhớ đến quê hương. 
Canh tàn đêm thắt thẻo . 
Nghĩ thương cho song đường. 


Tuổi hac, da mdi khi tiết Đông thiên. 
Am lạnh dường bao, chưa rõ âm hao. 
Phận con bất hiếu cam đành. 

Biết bao giờ trở lại quê hương. 

Lo báo đền dưỡng dục thâm an." 


Đó, người dân quê hiền lành như cục đất, có sao nói vậy, 
tấm lòng chơn chất thật thà. Bờ tre bụi chuối giờ cách xa, có 
nhớ nhau thôi cũng đành. "À ơi ! Chiều chiều chim vịt kêu 
chiều, nhớ nồi xôi nếp, nhớ siêu nước che." 


Tiếng hát trầm ấm từ chiếc máy thu thanh "Xin được làm 
mây mà bay khắp nơi giang hồ..." Anh quay trở vô phòng 
nằm ngửa trên sàn nhà nhớ ông già tía anh ổng hay dặn 
rằng : 


Thà ăn bắp hột nấu xôi, 
Còn hơn giàu có mồ côi một mình. 


Anh nghe chừng như... Một giọt man mặn long lanh vừa lăn 
tròn qua gò má nhưng chưa rơi xuống thảm ... 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: dactrung 
Duoc ban: Ct.Ly dua lên 
vao ngay: 27 thang 3 nam 2007 


